CHÂN LÝ CAO SIÊU VÉ CON ĐƯỜNG DIỆT KHỎÔ 
Bát Chánh Đạo (Ariya Magøa) 


(Maha Thongkham và Huỳnh Văn Niệm soạn địch) 
HAI LỎI CỰC ĐOAN VÀ CON ĐƯỜNG ĐI GIỮA 


“Buông thả theo say mê trong các thú vui trần tục rất thường tình, 
nhơ bân, thấp hèn, vô bố. Đảng khác, tự chế bằng cách hành thân 
hoại thể rất khó nhọc, không thanh cao mà cũng chắng lợi ích gì. 


Bậc Toàn Giác tránh cả 2 điều đó và đã xây đắp con đường đi giữa, 
rồi đem ra giải thích, giáo hoá chúng sanh tới nơi an lạc, tới sự 
nhận xét chính đáng, tới Ciác Ngộ, tới Niệt Bàn". 


Đây là con đường siêu việt có tám phân: 
Con đường đưa đên kết thúc nguôn đau khô. 


1/ Chánh kiến (Sammà-Ditthi) 
2/ Chánh tư duy (Sammà-Sankappa) 
3/ Chánh ngữ (Sammà-Vàca) 
4/ Chánh nghiệp (Sammà-Kammanta) 
5/ Chánh mạng (Sammà-Àjìva) 
6/ Chánh tỉnh tắn (Sammả-Vàyàma) 
7/ Chánh niệm (Sammà-SatI) 
S/ Chánh định (Sammà-Samàdhn) 


GIẢI THÍCH CỦA ĐẠI ĐÚC NYANATILOKA 


Sự tiễn hoá tuyệt đối trên lộ trình rèn luyện nội tâm, trau dồi giới 
đức phải căn cứ vào Chánh kiến, nghĩa là phải nhận xét cho thấy 
một cách chính xác. Lẽ đó Chánh kiến là bước đầu tiên 
của Bát Chánh Đạo. 


Nhưng muốn kiện toàn sở nguyện, người tu Phật phải 
noi theo lịch trình được săp đặt đụng thứ tự như sau: 


Giới (S114) 
Định (Samadlhi) 
Tuệ (Pannàd) 


Bởi vậy Chánh kiến và Trí tuệ liên quan rất chặt chẽ với nhau 
trong Giáo Pháp của Đức Phát. 


"Đây là đường lối "Trung dung" mà Đẳng Toàn Giác đã khám phá 
và đem ra giảng giải, giáo hoá đê đưa đên nơi an tịnh, tới sự nhận 
xét rõ rệt, tới Ciác Ngộ, tới Niệt Bàn. 


Đường lối đó không hành thân hoại thể, không gây đau đớn 
than van, khô não. Đó là con đường huyền diệu. 


"Thật ra, ngoài Bát Chánh Đạo, không còn cách nào khác đề tây uễ 
nội tâm, đê thây rõ chân lý. Noi theo Bát Chánh Đạo, các ngươi sẽ 
châm dứt được nguôn thông khô. 


Nhưng mỗi cá nhân phải tự mình chiến đấu. 
“Đâng Chánh đăng đã chỉ rõ đường đĩ”. 


"Tự cách bất tử đã tìm được rôi! Như Lai đem ra phổ biến và giải 
thích đúng chân lý. Các ngươi hãy nghe theo. Vì mục đích cao 
thượng của cuộc đời đạo đức mà có nhiễu con nhà danh giá rời bỏ 
gia đình nhà cửa, đi tìm sống lang thang nay đây mai đỏ. 


Chẳng bao lâu nữa, vì chính trong kiếp hiện tại, nếu các ngươi 
cô công học hỏi, trì chí thực hành thì sẽ 
thành đạt đạo quả chăng sai”. 


CHÁNH KIÊN (Samma Ditthi) 
HIẾU RÕ BÓN CHÂN LÝ CAO SIÊU 
"Thế nào là Chánh kiến” 

Đó chính là: 


Hiểu rõ sự Khổ. 
Hiểu rõ nguyên nhân sự Khổ. 
Hiểu rõ sự diệt Khổ. 
Hiểu rõ con đường đưa tới dứt Khô. 


"Đây gọi là Chánh kiến (sự hiểu biết chơn chánh) 
HIẾU RÕ TỘI PHƯỚC. 


"Giới tử hiểu rõ tội lỗi và nguồn gốc của nó là thế lu 
và hiểu rõ phước báu và nguồn gốc của nó ra sao. 


GIẢI THÍCH CỦA ĐẠI ĐỨC NYANATILOKA 


Điễu được xem như tội lỗi (Akusala) là những hành động do thán, 
khẩu, ý, làm cho đời sông bị nhơ bán và đem lại hậu quả khô đau 
trong kiêp hiện tại và các kiêp tương lai. 


"Thế nào là tội lỗi” (Akusala) 
(thuộc ác thân nghiệp - kàya kamma) 


Sát hại sanh vật 
Trộm cặp 
Tà dâm. 
(thuộc ác khẩu nghiệp - vacà kamma) 
Nói dối 
Nói lời đâm thọc 
Nói lời hung dữ 
Nói chuyện vô ích 
(thuộc ác ý nghiệp - maạno kamma) 
Tham muốn xấu xa 
Có ác tâm 
Y nghĩa lâm lạc 


GIẢI THÍCH CỦA ĐẠI ĐÚC NYANATILOKA 


Tư cách chú tâm hay cô ÿ ÿ (cetana) được gọi là "nghiệp" (kamma). 
Nghiệp xem thấy được đêu phát sanh do thân hay khẩu. Còn những 
suy tưởng không biểu lộ ra ngoài đêu do hành vi của ÿ (ý nghiệp). 


"Đâu là nguôn gôc tội lôi” 


“Tham lam (lobha) là nguồn gốc của tội lỗi. Sân hận (dosa) là 
nguồn gốc của tội lỗi. Si mê (Moha) là nguồn gốc của tội lỗi." 


GIẢI THÍCH CỦA ĐẠI ĐÚC NYANATILOKA 


Những hành động tham lam và sân hận đêu do sỉ mê và 
mù quảng mà ra. Vì lẽ đó sỉ mê là cội rê của cả tội lôi. 
"Như Lai chia tội lỗi ra 3 loại: Tội do tánh tham lam gây ra, 
Tội do tánh sân hận gây ra, Tội do tánh sĩ mê gây ra". 


"Còn thế nào là phước báu của thiện nghiệp (kusala kamma) 
Chính là: 


(thiện thân nghiệp) 


Tránh việc sát sanh hại vật. 
Tránh sự trộm căp 
Tránh sự tà dâm 


(thiện khẩu nghiệp) 
Tránh sự nói dối 
Tránh lời nói đâm thọc 
Tránh lời nói hung dữ 
Tránh lời nói vô ích 


(thiện ý nghiệp) 


Tránh sự tham lam xấu xa 
Tránh có ác tâm 
Tránh có ý nghĩ bât chánh . 


Sau đầy là những phước báu: 


Không tham lam (Alobha) làm cho phát tâm rộng lượng. 
Không sân hận (Adosa) làm cho phái tâm từ bi. 
Không sỉ mê (Amoha) làm phát sanh trí tuệ” 


HIẾU RÕ BA TƯỚNG 


"Kẻ nào thấu rõ tánh cách giả tạm (vô thường) 
khôn quân (khô não) và chăng có thực ngã (vô ngã) của năm uân: 
Sắc, Thọ, Tướng, Hành, Thức, kẻ đó đã có Chánh kiên rôi vậy." 


NHỮNG VẤN ĐỀ KHÔNG LỢI ÍCH 


"Nếu có kẻ nói rằng chỉ bằng lòng tu theo Phật giáo chỉ khi nào 
đức Như Lai chịu giải thích cho biệt những điêu sau đây: 


Thế gian là trường tôn hay giả tạm ? 
Thế gia hữu biên hay vô biên ? 
Sự sống và xác thân là một hay khác nhau ? 
Đức Phật Toàn Giác còn hay mất sau khi tịch diệt 2 


Thì kẻ ấy phải chết trước khi được Ngài ứng đáp. Cũng như người 
kia mang phải mũi tên có tâm thuốc độc, được thân băng quyên 
thuộc lương y đến cứu chữa nhưng lại biện lẽ rằng: 


'Tôi không thê nào chịu cho rút mũi tên ra trước khi được biết ai 
đã băn đã gây thương tích cho tôi. Tôi muốn biết thủ phạm thuộc 
giai cấp nào? Thuộc hạng cao sang hay giai cấp nô lệ? Người đó 

tên gì? Con nhà ai, hình vóc, lớn, nhỏ hay trung bình?...Chắc chắn 
kẻ đó phải chết trước khi biết được những điều như thế". 


"Như vậy: kẻ nào muôn tìm sự an vui cho chính bản thân phải mau 
mau rút mũi tên ra ... mũi tên đau đớn than van sâu khô". 


"Dù cho thế gian là trường cửu hay tạm bợ, có giới hạn hay vô 
biên, một sự việc hiển nhiên là những trạng thái: sanh trưởng, già 
nua, bệnh tật, khóc than, thất vọng, vẫn luôn luôn tôn tại. 
Nhưng người đời có thê huỷ diệt các thảm hoạ đó trong 

kiếp hiện tại nếu hành theo lời chỉ dạy của Như Lai". 


NĂM SỢI DẦY TRÓI BUỘC (THẰNG THÚC). 


"Vị dụ có người thế, vì si mê mù quáng, không biết trọng nề các 
bậc thánh nhân, chắng chịu nghe lời dạy bảo của các Ngài, 
không thông suốt Giáo lý cao thâm.... Tâm trí người đó bị vô minh 
che lấp, thường có tâm ngã chấp, hay hoang mang ngờ vực, lại 
vui thích với những tục lệ cúng kiến lễ bái, say mê tình dục, 
có tư tưởng bất hảo, nhưng không biết làm SG nào để 

thoát ly ra khỏi các điều xấu xa ấy." 


GIẢI THÍCH CỦA ĐẠI ĐỨC NYANATILOKA 


Ảo tuởng về "bản ngã” (Sakkaya-ditthi) 
có thể thuyết mình như sau: 


- Lỷ thuyết về tâm linh (Sassata-ditthi) căn cứ nơi đức tin về 
tư cách "Trường tôn" cho rằng cải "Ta" là một linh hôn có 
tánh cách thiêng liêng không tuỳ thuộc xác thân vật chất 
và linh hôn đó tiếp tục tôn tại sau khi chết (Thường kiến) 


- Lỷ thuyết "duy vật" (Uccheda ditthi) là tin tưởng tánh cách 


huỷ diệt hoàn toàn, cho răng Ta của kiêp sông hiện tại sẽ 
biến tan cùng lúc với cái chết của xác thân vật chát (Đoạn Kiên). 


NHẬN ĐỊNH SAI LÀM 


“Hạng thường nhân không nhận rõ những gì đang chú trọng và 
không nên chú trọng. Họ đề tâm luyến á ái Các điều vô ích và bỏ rơi 
những việc hữu ích. Vì thiếu sáng suốt nên họ nảy ra 
ý nghĩ như vầy: 


Trước kia ta đã có sanh ra làm người không ? 
Nếu có, vậy thưở đó ta là thế nào ? 
Và đã có những biết chuyền gì ? 
Rồi sau này ta sẽ tái sanh nữa chăng ? 
Chừng đó ta sẽ ra thế nào ? 
Số phận ra sao và sẽ có thay đối gì không ? 


Về kiếp hiện tại, họ cũng hoài nghỉ: 


Đây có phải thiệt là ta không ? 
Hiện nay ta là thê nào ? 
Con người từ đâu đên, rôi nó sẽ đi vê đâu?" 


SÁU CÁI HÀM TÀ KIÊN 


"Bị chìm đắm trong sự nhận định vì thiếu trí tuệ, hạng thường nhân 
phải sa vào một trong sáu tà kiến. Họ quả quyết như vậy 
và tin tưởng vào đó: 


1) Hoặc ta có cái ngã (Ta) 2 
2) Hoặc ta không có cái ngã ? 
3) Phải chăng, nhờ cái ngã mà ta tự biết mình ? 
4) Nhờ cái Ngã mà tự biết được trạng thái "Vô Ngã" ? 
5) Đây là cái Ngã của ta, vì nó biết suy nghĩ, biết cảm xúc, 
biết thọ lãnh quả báo của những nghiệp lành hay dữ. 
6) Đây là cái "Bản Ngã", nó thật trường cữu, bên bĩ vĩnh viễn, 
không thay đổi và mãi mãi như vậy thôi". 


"Nếu cái Ngã (Ta) là thực tế, tất nhiên phải có vật gì tuỳ thuộc 
vào nó., nhưng chăng tìm đâu ra được cái Ngã mà cũng không tìm 
được cái gì (có một thực thê) tuỳ thuộc vào nó. Như vậy chăng 


có gì phi lý bằng khi nói: "Đây là thế gian. Đây là Ta. 
Sau khi chết ta sẽ tồn tại mãi mãi. Ta là trường tồn vĩnh cữu" 


Đó là những ý kiến thô sơ, là một đám rừng ý kiến, một bả nhơ ý 
kiến, một trò hề ý kiến, một cái bẫy ý kiến. Và khi bị sa vào cạm 
bẫy "S¡ Mê" thì con người thiếu khôn ngoan và không sao thoát ly 
ra khỏi những thảm hoạ: sanh, già, đau, chết, khỏi sầu não 
khổ đau, khỏi thất vọng. Như Lai cho rằng người đó sẽ không 
thoát khỏi những điều thống khổ." 


LÝ LUẬN THÔNG MINH 


"Người giới tử nào có học thức, thuộc gia đình cao quý, biết kính 
trọng các bậc hiền triết, biết nghe lời dạy bảo của các Ngài là đã 
thuần thục trong Giáo lý cao siêu rồi vậy. giới tử đó biết phân biệt 
những gì đáng chú trọng và những øì không nên chú trọng, 
biết vật nào có giá trị và vật nào vô giá trị. Người nhận xét 
sáng suốt thế nào là đường lỗi đưa tới đập tắt nguồn đau khổ". 


BƯỚC VÀO VÒNG THÁNH VỨC "SOTAPANNA" 
Tu Đà Hoàn-(Nhập Lưu) 


"Khi biết nhận định đúng theo chân lý như thế, người giới tử 
vất bỏ được ba sợi dây trói chặc là: ảo tưởng về cái Ta (Ngã Chấp), 
nghi ngờ về chánh giáo (Hoải Nghị), tin tưởng dị đoan 
cúng kiến lễ bái, tế lễ (Giới Cắm Thủ)". 


"Lúc gạt bỏ được 3 sợi dây trói buộc đó, giới tử đã bước vào dòng 
nước (Nhập Lưu) -Tu Đà Hoàn thoát khỏi tình trạng khốn quân 
và chắc chắn sẽ được Giác Ngộ". 


"Hơn cả việc thông trị thê gian. Hơn cả các thú vuI nơi cối 
thiên đàng. Hơn cả năm quyên hành trên toàn vũ trụ, chăng có gì 
an vui hạnh phúc băng được “Nhập Lưu Niêt Bàn". 


"Thật ra những kẻ nào có đức tin không gì lay chuyên nỗi đối với 
Như Lai , những kẻ đó đã nhập lưu rôi vậy, 
nghĩa là (bước vào lãnh vực Thánh Nhân)”. 


GIẢI THÍCH CỦA ĐẠI ĐÚC NYANATILOKA (theo Abhidhamma) 


Có mười sợi dáy trói chặt chúng sanh vào 
bánh xe luân hồi (SannoJana): 


1) Ảo tưởng về cải "Ta" (Sakkayà-dithi - ngã chấp) 
2) Ngở vực về chánh pháp (ViciRiccha - hoài nghủ). 
3) Ua thích lê bái cúng kiên (Silabbata Paràmàsa - Giới cám thủ) 


4) Ham muốn tình dục (Kàmaràga) 
5) Ác tâm (Vyàpada) 


6) Muốn được sanh về cối Sắc giới (Rupa Ràga) 
7) Muốn được sanh về cối trời Vô Sắc giới (Arùpa Ràøa) 


ở) Cao ngạo ngã mạn (Màna) 
9) Phóng tám (Uddhacca) 
10) Vô Minh (1vỰ7a) 


Theo nghĩa Phạn ngữ Pali "Sotàpanna - Tụ Đà Hoàn ” là "Người 
bước vào dòng nước ”. Nghĩa là nhập vào dòng thuỷ triêu đưa tới 
Niệt Bản, người ây đã thoát ra khỏi 3 sợi dáy trói chặt thứ nhát. 


"Skadàgàmi - Tư Đà Hàm " là Người còn trở lại một lần" 
(trên cõi thê) đã diệt thêm 2 sợi dáy trói buộc thứ 4 và thứ 5 
một cách tương đôi thô thiên. 


“Anagàmimn - A4 Na Hàm “ là Người không còn trở lại nữa”. 
Nghĩa là cắt đứt hoàn toàn 5 dây trỏi chặt đầu tiên thuộc phạm vi 
cõi Dục giới (Kàma-Loka). Sau khi chết, người được sanh về 
cối trời Sắc giới (Rùpa-Loka) rồi đắc quả Niết Bàn luôn. 


“Arahat - 4 La Hán " hay là Thanh Văn Giác” là người đã 
hoàn toàn cất đứt mười dây trỏi chặt kế trên. 


"Như Lai cho biết Chánh kiến có hai: 


1) Chánh kiên thế gian (hiểu biết chân chính của người tại gia) 
2) Chánh kiên siêu thê gian (hiêu biệt chân chính của bậc Sa Môn) 


CHÁNH KIÊN THÊ GIAN 


Hiểu biết rằng bồ thí và cúng dường đến những bậc có giới đức 
không phải là vô ích. Biệt răng nghiệp lành hay nghiệp dữ sẽ 
đem lại quả vui hay quả Khô, cả 2 điêu ây chăng saI. 


Biết răng kiếp hiện tại và kiếp vị lai có thật. Cha mẹ và chúng sanh 
khác hăng được thụ hưởng phước báu nơi cõi trời. BiÊt răng trên 
thê gian có những bậc Sa Môn hay bậc đại hiên giới đức trong sạch 
có thê giải thích đời sông hiện tại và những kiệp vị lai. 

Đó là Chánh kiến thế gian (Lokiya Sammà ditthi). 
CHÁNH KIÊN SIÊU THẺ GIAN 


“Tuy cũng đạt được Chánh kiến về đạo đức, các bậc thánh: 
Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán không hướng 
sự hiểu biết của các Ngài về phương diện thế gian mà chỉ 
chú trọng đến con đường siêu việt (Bát Chánh Đạo). 


Đó là “Chánh kiến siêu thế gian” (Lokutta-ra Sammà ditthi) 
không còn năm trong lĩnh vực thê gian, đang ở ngoài thê gian 
và đã hợp nhât với con đường siêu vIiỆt." 

GIẢI THÍCH CỦA ĐẠI ĐỨC NYANATILOKA 


Bát Chánh Đạo cũng có 2: 


- Bát Chánh Đạo thể gian do hàng tại gia: 
cự sĩ thực hành (PuthujJ7ana). 
- Bát Chánh Đạo siêu thể gian được dành riêng cho 
những bác Sa Môn cao quí (Aria pugala). 


"Và khi biết rõ thế nào là "Tà Kiến" Cũng như thế nào là 
"Chánh kiến" (bước một) hành giả cố gắng trau dồi sự hiểu biết 
thêm đúng đắn, cỗ vượt khỏi những điều tà vạy băng 
"Chánh tinh tấn" (bước thứ 6) chú tâm quan sát về sự hiểu biết 
chân chính bằng "Chánh niệm" 


Như thế ba yếu tổ có liên quan mật thiết với nhau về "Chánh kiến" 
là: Hiêu biệt chân chính, tinh tân chân chính và 
niệm tưởng chân chính. 


"Đắng Toàn Giác không còn dính mắc trong phạm vi 
của các lý thuyêt”. 


Vì Đầng trọn lành đã hiệu thâu rõ các sắc tướng, 
“sắc uân” là gì ? nó sanh và diệt như thê nào. 


Ngài biệt rõ sự cảm giác và tư cách sanh diệt của "thọ uân”, 
Ngài biệt rõ sự châp nhận tình cảm và tư cách sanh diệt 
của "tưởng uân” 


Ngài biết rõ phối hợp tư tưởng và tư cách 
sanh diệt của "hành uân", 

Ngài biết rõ sự hoạt động của tư tưởng và 

tư cách sanh diệt của "thức uẫn". 
Lẽ đó Đẳng Giác Ngộ đã dập tắt, đã lánh xa, đã huỷ diệt, đã vứt bỏ 
và đứng ngoài vòng lý luận, thoát ly ra khỏi sự ước đoán, 
sự khuynh tà ... chăng còn tham danh vọng hảo huyền 

của cái "Ngã" và cái "Bản Ngã". 


BA TRẠNG THÁI TUYỆT ĐÓI 


"Dù cho các Đắng Toàn Giác có xuất hiện trên thế gian hay không, 
một sự kiện tuyệt đối bất di bất dịch, một quy luật cô định vân 
luôn luôn tôn tại là: "Tất cả những vật cấu tạo do các nguyên nhân 
là giả tạm (Vô thường), là khốn quần (Khổ não) 
và không có thực ngã (Vô ngã)". 


GIẢI THÍCH CỦA ĐẠI ĐÚC NYANATILOKA 


Danh từ “Sankhara" ám chỉ những gì có một khởi điểm và 
một dứt điểm (sanh, diệt) mà chúng ta thường gọi là 
vật phối hợp hay câu tạo (pháp hữu vì). 


“Pháp Hành” (Sankhàra Dhamma) được áp dụng trong tư cách 
phối hợp hay cấu tạo trên cả 2 phương điện vật chất và 
tâm lý của đời sống (lạm bợ trên thể gian). 


Tiếng "Dhamma" (Pháp) lại mang một ý nghĩa sâu rộng bao quát 
hơn. Vì nó ám chỉ những gì không có khởi điểm và dứt điểm 
(Vô sanh bất diệt), không phối hợp hay cấu tạo (Vô vi pháp), 

"Asankhara dhamma". Chẳng hạn như 
không gian vũ trụ (Àkasa) và Niết Bàn (Nibbảna). 


Bởi thế, rất sai lầm khi cho rằng tất cả các Pháp (Dhamma) đều là 
vô thường, biến đổi, vì "Niết Bàn pháp" (Nibbàna dhamma) và 
không gian vũ trụ (Àkasa) đều trường tồn vĩnh cữu không hè thay 
đối. Cũng vì lẽ đó, phải nhìn nhận chắng những các "Pháp hành” 
(Sankhara dhamma) mà luôn cả những "Pháp vô sắc tướng” 
(thuộc về tâm lý) cũng đều là vô ngã (không có thực thê). 


"Trên thế gian này, các bậc thánh nhân, kế luôn có Như Lai, 
chẳng có một ai công nhận rằng: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức 
là trường tồn bền bĩ mà không thay đôi. — Sao 

có những trạng thái như vậy " 


"Người có Chánh kiến không thể nào công nhận 
một vật gì là cái Ngã được". 


BIỆN LUẬN VẼ CÁI "NGÃ" 


"Nêu có kẻ quả quyết răng "Cảm giác" (Thọ) là cái "Bản ngã' 
thì nên trả lời như vây: 


Thọ có 3 loại: thọ vui, thọ khổ, thọ không vui thọ không khổ 
Hỏi vậy người đó thọ cái nào là bản ngã 2? 


Khi trắc nghiệm một trong 4 cái thọ đó thì 3 cái kia biến tan 
(ví dụ khi đang cảm giác thọ vui thì 3 cái thọ kia: 
Khô và không vui không khô, sao nó không xuât hiện) 


Như vậy, cả 4 cái thọ đó đều là vô thường và tuỳ thuộc các 
nguyên nhân. Chúng cũng bị huỷ diệt, hao mòn và dập tắt 


Bắt cứ ai nghĩ rằng một trong 4 cái thọ đó là bản ngã đều bị lầm 
lạc, rồi sau cũng phải nhìn nhận răng cái mà họ gọi là bản ngã của 
kiếp hiện tại là vô thường, có vui khổ lẫn lộn và cũng 
bị sanh diệt không sao tránh khỏi. 


Nếu có kẻ khác nói "thọ" không phải là cái ngã nhưng cái ngã 
của tôi (bản ngã) là thiêng liêng cao tột mà thọ không thê nào 
tiêp xúc đặng, thì nên hỏi lại: 


"Vậy chớ tại nơi nào không có thọ thì gọi là bản ngã được chăng ?" 


Nêu có ai khác nữa nói: “Thọ không phải là bản ngã mà thật ra 
nó cũng không phải là cái ngã thiêng liêng cao tột mà thọ 
không sao tiếp xúc được, mà chính cái ngã riêng của tôi mới biết 
cảm giác. Với người này thì nên trả lời: "Nếu thọ bị hoàn toàn 
huỷ diệt và chăng có cảm giác nào cả, như vậy có thể nào 
chấp nhận trạng thái "vô cảm giác" là cái ngã được không ? 


Nói răng tâm và đôi tượng của tâm là tư tưởng tạo ra cái ngã, 
là không căn cứ vào đâu cả. Chỉ cân nhận định 2 trạng thái 


"sanh" và "diệt" của mọi vật cũng đủ chứng minh rắng 
cái ngã cũng sanh ra rôi bị diệt . 


"Người kém học thức còn có thể quan niệm cho rằng xác thân do 
4 nguyên tô (Tứ Đại) câu tạo là bản ngã. 


Vì dù sao xác thân đó cũng tồn tại được một năm, hai năm hoặc ba, 
bốn năm hoặc lâu hơn nữa là trăm năm. Còn cái mà chúng ta gọi 
là "tâm trí" thì luôn cả ngày lẫn đêm luôn xuất hiện rồi biến tan 
dưới hình thức này hay dưới hình thức khác”. 


"Như thế, tuy có: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức trong mỗi cá 
nhân và ở bên ngoài, dù là có tinh vi hay thô thiên, thanh cao hay 
hèn hạ, ở xa hay ở gần, thì người ta cũng phải dùng trí tuệ 
để nhận định đúng theo chân lý "Đây không phải là của ta, 
không phải là ta và cũng không phải là bản ngã". 


QUÁ KHỨ-HIỆN TẠI-VỊ LAI. 


"Nếu có người hỏi: "Trong quá khứ ta có sanh ra hay không ? 
Về tương lai ta có còn tái sanh nữa không ? 
Giờ đây có phải thật ta đang hiện diện hay là không phải ?" 


Và nên trả lời như vầy: "Quả thật tôi đã có sanh ra rồi. 
Không thê phủ nhận điều đó. Trong tương lai tôi sẽ còn tái sanh 
nữa, không ai chối cãi được rằng giờ đây chính tôi đang hiện diện 
tại chỗ này, và chắc chăn như vậy". 


Về quá khứ, chỉ có kiếp sống tại khi đó là thực tế . Còn kiếp vị lai 
và hiện tại thì không thực tế. Trong tương lai, chỉ có kiếp đó 
là thực tế còn những kiếp quá khứ và hiện tại thì không. 
giờ đây, kiếp hiện tại là thực tế. Còn những kiếp 
quá khứ và vị lai thì không. 


Thực ra kẻ nào thấu rõ sự liên quan của các Nhân và Duyên 
(Patticca-Samuppàda), kẻ đó đã thây rõ chân lý. 


Cũng như người ta vắt sữa con bò cái, sữa để lâu trở thành kem, 
thành bơ, thành mỡ. Rồi đem đun sôi nó ra thành bọt mỡ. Nói về 
kiếp quá khứ cũng vậy. Nó chỉ thực tế hồi thời kỳ đó và không 
thực đối với hiện tại và vị lai. Kiếp vị lai cũng thực tế của sau này 
nhưng không thật đối với quá khứ và hiện tại. Kiếp hiện tại chỉ 
thực tế lúc này nhưng đối với quá khứ và vị lai thì không. 


Đó là những chuyện nhân gian mà thôi, là một cách lý luận, một 
lề lối giải thích. Theo sự phỏng đoán, Chỉ là những sự việc 
tầm thường. Đẳng Toàn Giác cũng dùng những danh từ 
(trong các trường hợp) nhưng không khi nào 
Ngài để bị sa vào cái bẫy trong ngôn ngữ". (Tứ Vô Ngại) 


"Như thế, khi nào chưa thấu rõ năm uần: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, 
Thức, chưa thấu rõ tư cách sanh diệt của chúng, người có thê 
nghĩ răng: "Đức Chánh Biến Tri sẽ còn tiếp tục (tồn tại) 
sau khi nhập diệt. Hoặc giả Ngài sẽ 
không tiếp tục (mất luôn), v.v..." 


HAI QUAN NIỆM CỰỤC ĐOAN 


"Đối với kẻ nào tin tưởng rằng căn bản của đời sống (cái ngã) 
và xác thân là một, kẻ đó không sao thành đạt được đạo quả: 
Thánh Nhân. Trái lại kẻ nào cho răng cái ngã khác biệt 
vơi xác thân, kẻ đó cũng không đi đến đạo quả bao giờ. 


Đắng Toàn Giác đã tránh hai lối cực đoan đó và chọn 
con đường đi giữa (Trung đạo)". Và Ngài tuyên bô: 


NHÂN QUÁ LIÊN QUAN (Paticca-Samupàda) 


"Từ chỗ tôi mê "Vô Minh" (Avijjà) sanh ra sự hành vi tạo tác 
vô ý thức, "Hành" (Sankhảrà). Từ "Hành" sanh ra sự biết mình 
năm trong bụng mẹ, “Thức” (Vinnàna). “Thức” gây ra sự phối hợp 
tỉnh thần và vật chất, "danh sắc" (nama rùpa). Danh sắc tạo ra 


6 căn, "Lục căn" (Chalàyatana). Lục căn làm cho biết cảm giác khi 
đụng chạm (về thân xác hoặc tâm lý), "Xúc" (Phasso). Xúc sanh ra 
cảm đặng, "Thọ" (Vedanà). "Thọ" làm phát sanh ra sự khao khát, 
"Ái" (Tanhà). "Ái" sanh ra sự quyết luyết bám giữ đời sống, 
"Thủ" (upàdàna). "Thủ" phát động những diễn tiến về những 
hành vi tạo nghiệp, "Hữu" (Kamma Bhava). Do "Hữu", có cái 
bào thai đi "tái sanh" (Jàti). Và vì có "tái sanh" nên phải gánh lấy 
những thảm hoạ: già nua, tử liệt (Jaràmarana) và sầu khô, 
khóc than, đau đớn, thất VỌNE. 


Đó là chân lý cao siêu vê nguôn gôc sự Khô" 


“Tuy nhiên, giới tử nào không còn mù quáng (vô minh) và đạt 
Giác Ngộ, thì giới tử đó chăng tạo nghiệp nữa, bắt cứ là tốt hay 
xấu, hoặc nghiệp đưa đến thế lực (bất bải miễn) = không ai bị 
bải chức được như vua chúa hay trời Phạm Thiên". 


"Vì lẽ đó, khi vô minh bị dập tắt thì hành biến tan. 


Không có hành thì thức cũng chăng phát sanh. 
Không có thức thì danh sắc cũng không có. 
Danh săc bị diệt thì không có lục căn. 


Không lục căn thì chắng có xúc. 
Không có xúc thì thọ cũng không phát sanh. 
Không thọ thì cũng chăng có ái. 


Không có ái thì không có thủ. 
Không có Thủ thì cũng chăng có hữu 


và nêu Hữu không có thì cũng chăng có tái sanh." 


Và khi trường hợp tái sanh bị dập tắt, thì những thảm hoạ già nua, 
tử biệt, sâu khô, khóc than, đau đớn, thât vọng cũng tiêu tan. 


Tư cách diệt tận nguồn đau khổ là thế ấy. 
Đây chính là chân lý cao siêu về sự diệt Khổ" 


HIỆU LỰC CỦA NGHIỆP 


"Thực ra vì chúng sanh bị vô minh che lầp, bị sa vào bây A1 dục, 
đi tìm kiêm nơi nây đên nơi khác, nên mới phải bị 
tái sanh trong nhiêu kiêp mới” 


"Cái nghiệp phát sanh do lòng tham lam, sân hận, si mê, cái nghiệp 
xuât hiện từ đó và nguôn gôc cội rê của nghiệp do đó mà ra. 


Bât cứ chúng sanh xuât hiện tại đâu, cái nghiệp sẽ chín muôi 
tại đó. Nơi nào nghiệp chín muôi thì chúng sanh phải gặt hái 
quả báo, hoặc trong kiệp hiện tại, hoặc về cái kiêp tương lai". 


NGHIỆP KHÔNG SANH QUÁ 


“uy nhiên, khi màn vô minh được vẹt ra, thì trí tuệ bừng sáng phá 
tan lòng tham dục, trường hợp tái sanh sẽ không còn xảy ra nữa" 


“Những hành động không do lòng tham lam, sân hận, sĩ mê 
thúc đây, những hành động như vậy, ví như cây thốt nốt 
bị nhỗ tận rễ lên khỏi đất, không sao mọc lại được nữa". 


"Trong chiều hướng đó, có người Chánh ngữ rằng Như Lai bày ra 
một lý thuyết về sự "Tiêu Diệt", Như Lai truyền bá một Giáo lý 
có tính cách tiêu diệt và dạy hàng môn đệ học tập như thế" 

Mà thật đúng như vậy! Như Lai hằng khuyến hoá về cách tiêu diệt. 
Nghĩa là tiêu diệt tham lam, sân hận, sĩ mê, tiêu diệt những 

điều dữ và hành động xấu xa tội lỗi". 


GIẢI THÍCH CỦA ĐẠI ĐÚC NYANATILOKA 


Lỷ thuyết "nhân quả liên quan" (Paticca Samuppàda) là một 
giáo huấn theo định luật vê môi vật phát sanh do sự phôi hợp của 
tỉnh thân và vật chát (danh-sac). 


Sự việc đã chứng mình rằng: 
tất cả những hiện tượng tâm lý và vật chất trên thế gian huyền ảo 
này đêu tuỳ thuộc vào sự hoạt động của các giác quan (Lục căn) 
gây ra muôn ngàn thông khổ, chớ không phải những tình trạng 
may rủi vụ vơ mù quáng, mà là cuộc sống luôn luôn tuỳ thuộc vào 
những nguyên tô "Nhân và Duyên". 


Đây là điểm cốt yếu về Giáo lý của Đức Phật Thích Ca Gotama 
(mà không có một Tôn Giáo nào khác 
trên thê giới khám phá ra được). 


Như thể gạt bỏ các yếu tô đó (mười hai nhân Duyên) thì những vật 
có liên quan tuỳ thuộc lẫn nhau chăng còn lý do gì để tôn tại. 


Kết luận, lý thuyết "Paticca Samuppàda - Duyên Sinh" rất 
cần thiết đề làm sáng tỏ trong "Tự Diệu Đé, chán lý thứ hai là 
nguyên nhân sự Khó và chán lý thứ 3 là tư cách diệt Khó”. 


Thuyết đó giải thích từ nên tảng hạ tầng lên tận điểm cao lội, 
băng hình thức của một triệt lý nhận định sảng SUỐI. 


(Đức Phật khi còn là đức Bồ Tát phải mắt 6 năm khổ hạnh để tìm 
ra mạnh môi của sợi chuối 12 cái khoen Nhân Duyên đó). 


Nhìn vào bản lược đồ sau đây, chúng ta có thể nhận định về sự 
liên quan tuỳ thuộc với nhau giữa từng kiêp sông 


quả khứ, hiện tại và vị lai. 


Bản lược đỗ: Thập Nhị Nhân Duyên 


1. Vô Minh (nguồn 
góc của Tham, Sản, 
Kiếp quá khứ 5) 


2. Hành (hành động 
tạo ra sự sôn®) 


Kama Bhava 
(Diện tiền 
của Nghiệp) 


3. Thức (Sự biết 
mình) 


4. Danh-Sắc (Sự phối 
hợp tính thán và vật 


chất) Uppdfii Bhava : 
: (Diên tiên đưa đên 
Mw.N tái sanh) 


ó. Xúc (Đụng chạm 
Kiếp hiện tại với săc trần) 
7. Thọ (Nhận lãnh 
tình cảm) 


— 8 Ái(Tham đụ) 
Kha - sai Kamma Bhava 
sống) (Diên tiên của 
TG: Nghiệp) 
10. Hữu (Diên tiên 


â 11 Sanh Uppatfi Bhava 
Kiêp vị lai x (Diễn tiến đưa tới 
12. Tự tải sanh) 


lÍ 


(những chỉ tiêt trên đây mô tả cái vòng lân quán: Sanh tử, 
Tử sanh kéo dài triền miên vô cùng tận của chúng sanh) 


CHÁNH TƯ DUY 
"TƯ TƯỞNG CHÂN CHíNH" (Sammà-Sankappa) 


"Vậy thế nào là "Chánh tư duy?". Đó là: 


Tư tưởng không tham lam 
Tư tưởng không không hiêm độc 
Tư tưởng không không tàn bạo." 


CHÁNH TƯ DUY THÉ GIAN VÀ 
CHÁNH TƯ DUY SIÊU THÊ GIAN. 


"Như Lai nói Chánh tư duy có 2: 


Tư tưởng không tham lam,không hiểm độc, không tản bạo 
được gọi là "Chánh tư duy thê gian” (lokiya sammà sankappa). 
Những tư tưởng ấy đem lại quả vui trên cõi thế. 


Đàng khác, tuy cũng suy tưởng, cũng lý luận, cũng nhận định, 
cũng tranh biện, cũng thực hành, nhưng tâm trí 
(của bậc Thánh Nhân) đã được hoàn toàn thanh lọc, không còn 
mang tính cách thế gian, mà chỉ hướng về "đuờng siêu việt". 


Bát Chánh Đạo là thê thức hoạt động: về tâm lý (Vaci Sankhara) 
nên được gọi là "Chánh tư duy Siêu thế gian". Những tư tưởng này 
không thuộc lĩnh vực thế gian, chúng ở ngoài thế gian 
và hợp nhất với con đường siêu việt. 


SỰ LIÊN QUAN GIỮA CHÁNH TƯ DUY 
VỚI CÁC CHI KHÁC 


"Khi biết rõ tư tưởng nào trái với lẽ phải, là tà vạy, và tư tưởng nào 
đúng chân lý, người (hành giả) đã có được "Chánh kiên” 
Lúc nào cô tránh được những tư tưởng xâu xa đê đánh thức 


những tư tưởng cao thượng, người đã thực hành “Chánh tính tần" 
Và khi chế ngự được những tư tưởng xấu xa, 
người đem hết tâm lực trau giỗi các 
tư tưởng chính đáng thì đã được 
thực hành "Chánh niệm" 


Cả 3 chi trên, Chánh kiến, Chánh tinh tấn và Chánh niệm 
luôn luôn có liên hệ với Chánh tư duy” 


CHÁNH NGỮ 


(Sammà-vacà) 
"Chánh ngữ là gì?" 
1. KHÔNG NÓI DỐI 


"Người tránh xa sự nói dối và răng tự chế, chỉ lời nói chân thật, 
trau dôi phâm hạnh trung thực. Chắc chăn là người sẽ được kẻ 
khác tin cậy và chăng gây phiên muộn cho a1. 


Giữa cuộc hội họp đông người và các bạn thân, trong dịp lễ 
đại nghị hay trước sân châu tại triều đình, nếu có ai muốn 
dẫn chứng một điều gì, người (Phật tử) trả lời biết đối với những gì 
mình đã biết và không biết gì về những gì mình không biết. 
Người trả lời có thấy đối với chuyện gì đã thấy 
và không nếu những gì mình không thấy. 


Như vậy, người chăng hê cô ý nói đôi, dù làm vậy có lợi ích 
cho mình hay cho kẻ khác, hoặc đê được bât cứ lợi lộc nào khác” 


2. KHÔNG NÓI LỜI ĐÂM THỌC 


"Người cô tránh xa sự nói xâu kẻ khác và hăng tự chế. 
Nghe chuyện nơi này,người không nên lập lại nơi khác để gây ra 
cải vã. Biết chuyện chỗ nọ, người không đem nói lại đăng kia, để 
tạo ra tranh chấp. Làm vậy người đem lại hoà hợp cho những kẻ 


bị chia rẽ và khuyến khích những kẻ đang hoà nhã làm cho 
tâm người được thơ thới và mang lại nhiêu hạnh phúc”. 


3. KHÔNG NÓI LỜI CỘC CĂN THÔ LỖ 


"Người cô tránh những lời nói hẳn học thô lỗ, và ráng tự chế, 
chỉ dùng ngôn ngữ dịu dàng, nghe êm tai dê thương, nhã nhặn , 
duyên dáng hữu ích đê gây thông cảm với mọi người”. 


GIẢI THÍCH CỦA ĐẠI ĐÚC NYANATILOKA 


Theo kinh Trung 4 Hàm (Majjhima Nikaya) 
Đức Thê Tôn có thuyết: 


"Hỡi này chư Tỳ Khưu! Nếu bị bọn cướp hay kẻ sát nhân cưa tay, 
chặt chân, cưa đứt khớp xương, mà các ngươi phát tâm nóng gián 
thì hắn các ngươi không nghe lời Như Lai dạy. Vậy các ngươi nên 

tập luyện như thế này: "Hiện tâm trí ta rất vững vàng. 


Chẳng có lời bất nhã nào vượt ra khỏi miệng ta. Ta hãy ráng giữ 
thái độ thân hữu, thấm nhuân từ bi bác ái, không có ý gì sâu độc 
bí ấn nào trong tâm. Và ta cô rãi tâm từ bỉ rộng lớn 

vô lượng vô biên, chẳng lân lộn điễu chỉ sân hận ". 


4. KHÔNG NÓI LỜI VÔ ÍCH 


"Người cố tránh lời nói vô ích và ráng tự chế. Chỉ nên nói 
chuyện nào cần thiết, tuy sự việc và khi đúng lúc như nói về 
Giáo lý, nói về Giới Luật. Mỗi lần phát biểu điều gì, lời nói 
của người cũng như một kho bảo vật được đưa ra đúng lúc, 
với lý luận ôn hòa mang đầy ý nghĩa. Đó là: Chánh ngữ". 


CHÁNH NGỮ THẺ GIAN VÀ 
CHÁNH NGỮ SIÊU THẺ GIAN. 


"Như Lai nói Chánh ngữ có hai: 


1) Tránh sự nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời hung dữ 
thô lô, nói lời vô ích, hăng đem quả vui lại cõi trân. 
Đó là" Chánh ngữ thê gian"”(lokiya sammà vaca). 


2) Đàng khác, có tâm chán ghét bốn điều ác khẩu, tư cách tránh xa, 
tự chế, kiềm hãm, tâm trí (của các bậc siêu nhân) đã được 
hoàn toàn thanh lọc, không hướng về thế gian và đã 
hợp nhất với con đường siêu việt (Bát Chánh Đạo). 

Đó gọi là "Chánh ngữ siêu thế gian" (lokuftara sammà vaca), 
không còn thuộc lãnh vực thế gian, ở ngoài thế gian 
và hợp nhất với con đường siêu việt". 


SỰ LIÊN QUAN GIỮA CHÁNH NGỮ VÀ CÁC CHI KHÁC. 


Khi hiểu rõ lời nói bất hảo là xấu xa và lời nói chân chính là 
đứng đắn, người (giới tử) đã có chánh kiến 
Cô gắng kiềm chế những lời nói bất hảo và chỉ thốt ra những lời 
chân chính người đã thực hành về "Chánh tinh tắn: Tránh thốt ra 
những lời bất nhã, để hết tâm trí quán xét (về Chánh ngữ) người đã 
thực hành"Chánh niệm "Như thế, có ba chi liên quan với 
Chánh ngữ là: Chánh kiến, Chánh tỉnh tắn, Chánh niệm " 


CHÁNH NGHIỆP 
(Sammà-Kammanta) 
"Chánh nghiệp là thế nào?" 
KHÔNG SÁT SANH 


"Người cô châp sát hại sự sanh vật và ráng tự chê, không 
dùng gươm, dùng gậy, luôn luôn cân thận, tánh tình cởi mở 
hăng lo lăng cho chúng sanh được an vui". 


KHÔNG TRỘM CẮP 


"Người cố tránh sự trộm cắp và ráng tự chế. Những gì không thuộc 
của mình, như vật thực, bàn ghê, giường chõng của kẻ ở trong làng 
hay trong rừng, người chăng hê có manh tâm chiêm đoạt". 


KHÔNG TÀ DÂM 


"Người cô tránh sự giao thiệp bất chánh với gái có người giữ gìn, 
như cha mẹ, anh em, cô bác hoặc phụ nữ có chông, đàn bà bị tù tội, 
gái đeo dây tràng hoa (gái mât nêt). Đó gọi là Chánh Nghiệp". 


CHÁNH NGHIỆP THẺ GIAN VÀ 
CHÁNH NGHIỆP SIÊU THÉ GIAN 


"Như Lai nói Chánh nghiệp có hai: 


- Không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, hằng đem lại niềm vui nơi 
cõi trân được gọi là "Chánh Nghiệp thê gian" 
(Lokiya sammà kammanta). 


- Đàng khác, biết ghê sợ 3 tà nghiệp, ráng tự chế kiềm hãm, 
điều ngự tâm trí (của bậc siêu nhân) được hoàn toàn thanh lọc, 
không hướng về thế gian, mà đã hợp nhất với con đường siêu việt 
(Bát Chánh Đạo). Đó gọi là "Chánh Nghiệp siêu thế gian" 
(lokuttara sammả kammanta). Nó không còn thuộc lĩnh vực thế 
gian, ở ngoài thế gian, và đã hợp nhất với 'con đường siêu việt. 


SỰ LIÊN QUAN GIỮA CHÁNH NGHIỆP VỚI CÁC CHI KHÁC 


"Khi hiểu rõ tà nghiệp là xấu xa và chánh nghiệp là cao đẹp, người 
đã thực hành chánh kiến là chế ngự được tà nghiệp và cô găng hun 
đúc chánh nghiệp, người đã thực hành "Chánh tỉnh tân” 
Vượt qua khỏi tà nghiệp, chú tâm suy xét về 
Chánh nghiệp, người đã thực hành "Chánh niệm”. 


"Như vậy, có ba yếu tô liên quan với Chánh nghiệp là: 
Chánh kiến, Chánh tỉnh tấn, Chánh niệm". 


CHÁNH MẠNG 


(Sammà-À jìva) 
"Thế nào gọi là Chánh mạng? 


Khi người tu Phật biết tránh xa tội lỗi và tìm cách nuôi mạng 
băng những nghê nghiệp chánh đáng trong danh dự, 
đó gọi là “Chánh mạng". 


GIẢI THÍCH CỦA ĐẠI ĐÚC NYANATILOKA 


Kinh Majjhina Nihàya (117) có đoạn: “Làm việc bội phản, 
nói chuyện phiêu lưu, hành động gian xáo, ăn lời căt cô, 
đó là cách nuôi mạng xáu xa không chảnh đảng (tà mạng) ”. 


Kinh Anguttara Nikàya V.]17 cũng có chép: 
"Có 5 nghê sanh nhai, mà người Phật tứ cân nên trảnh: 


1⁄ buôn bán khí giới, 
2⁄buôn bán người, 
3⁄buôn bản thịt, 
4⁄ buôn bán nước say và 
5⁄buôn bán thuốc độc". 


CHÁNH MẠNG TH GIAN VÀ 
CHÁNH MẠNG SIÊU THÊ GIAN. 


Khi người Phật tử có tránh xa tội lỗi, tìm nuôi thân bằng 
phương thức chánh đáng, hành động đó đem lại quả vui nơi cõi 
trân. Đó gọi là "Chánh mạng thê gian" (Lokiya sammà àJ1va). 


Đàng khác, chán ghét lối sống bê tha, biết tự chế, kiềm hãm, 
điêu ngự, tâm trí (của bậc thánh nhân) không hướng vê thê gian 
đã hợp nhât với con đường siêu việt (Bát Chánh Đạo). 


SỰ LIÊN QUAN GIỮA CHÁNH MẠNG VÀ CÁC CHI KHÁC 


"Khi hiểu rõ tà mạng là xấu xa và chánh mạng là cao đẹp, người đã 
thực hành chánh kiến: Cố gắng vượt qua sự tà mạng bất chính để 
hun đúc chánh mạng, người đã thực hành "Chánh Tinh Tấn” 
Ráng chế ngự tà mạng, và chăm chú niệm tưởng về 
Chánh mạng, người đã thực hành "Chánh niệm”. 


"Như vậy, có ba chi liên quan VỚI Chánh mạng là: 
Chánh kiên, Chánh tỉnh tân, Chánh niệm”. 


CHÁNH TINH TẤN 


(Sammà-Vàyàma) 


"Thế nào gọi là Chánh Tính Tấn Ị 
Như Lai nói Chánh Tình Tân có bôn: 


Tỉnh tấn tránh xa 
Tinh tấn lướt qua khỏi 
Tỉnh tấn làm cho tiến triển 
Tinh tấn để bảo tồn. 


1. TINH TÂN TRÁNH XA (Samvarappadhảna) 
"Tinh tấn tránh xa là thế nào ? 


Muốn tránh xa tội lỗi, người giới tử cô trau đồi tâm trí không cho 
nó đánh thức những tư tưởng xấu xa hay hành động đê hèn khi các 
ý nghĩ đó chưa phát sanh. Người cô gắng đề hết các nghị lực 
chế ngự tư tưởng và chống trả lại nó. 


Làm vậy,khi thấy hình sắc gì bằng đôi mắt, tai nghe 
tiếng động nảo. mủi ngửi mùi gì, lưỡi nếm vật chi hoặc thân va 
chạm với bất cứ vật gì, người không dừng lại với ý nghĩ đó, dù với 
tánh cách toàn diện hay vi tế. Những người ráng chống trả, 
quán tưởng về những khía cạnh xâu xa tội lỗi, khát khao 
khốn quần (của sắc trần) rất tai hại nếu không biết gìn giữ 
lục căn, không canh chừng và kiểm soát chúng. 


Khi làm chủ được các giác quan một cách cao thượng rôi, giới tử 
cảm thây mình được an vui thơ thới, chăng có việc gì 
xâu xa đề tiện có thê xen vào (tâm trí). 


Đó gọi là "tinh tân tránh xa". 
2. TINH TẤN LƯỚT QUA KHỎI (Pahànappadhàna) 
"Thế nào là tinh tấn lướt qua khỏi ? 
Muôn có sự tỉnh tấn này, giới tử ráng trau dồi tâm trí để vượt qua 
các việc xâu xa tội lỗi đã phát sanh. Người đem hệt nghị lực 
chê ngự tư tưởng, chông trả lại những ý nghĩ đê hèn đó. 


người không dừng lại trong tư tưởng tham dục, ác tâm hoặc bất cứ 
điều gì xấu xa khốn quẫn đã phát Mệnh và ráng 
sa thải, đánh tan huỷ diệt nó". 


NĂM PHƯƠNG PHÁP ĐỀ ĐÁNH TAN TƯ TƯỞNG XÂU XA 
(Tà Tư Duy) 


"Khi nhìn thấy vật gì có thể đem lại ýnghĩ xấu xa tội lỗi, 
đánh thức lòng ham dục, sĩ mê, sân hận, giới tử nên 


hành động như thế này: 


- Quan sát kỹ vật đó, đem nó so sánh với một vật khác có 
tánh cách cao thượng, cứu cánh hơn. 


- Nghĩ về sự đê hèn của vật đó như thế này: "Ý nghĩ này thật 
nhơ nhớp. Nó làm cho ta bị người chỉ trích và ăt sẽ 
đem lại hậu quả đau đớn . 


- Hoặc bỏ qua không nghĩ đến vật đó nữa. 


- Hoặc suy xét về tính cách phôi hợp của nó. 


- Hoặc căn răng lại, uôn lưỡi lên ô gà, kêm chặt 
cái tâm buộc nó phải xóa bỏ tận gôc rê ý nghĩ đó. 


Làm như vậy, những tư tưởng xâu xa tội lỗi, tham lam, sân hận, 
si mê sẽ tiêu tan, sẽ biên dạng ... và nội tâm sẽ được 
vững vàng, an tĩnh tập trung. 


Đó là "tinh tấn lướt qua khỏi". 


3. TINH TẤN LÀM CHO TIỀN TRIÊN (Bhàvanàppadhàna) 
"Thế nào là tinh tấn làm cho tiến triển 2 


Muốn được như vậy, người giới tử phải cần khuyến khích thiện chí 
của mình hướng về các điều tốt đẹp, cao thượng chưa phát sanh. 
Người cô găng hết sức mình đề đều ngự tâm trí và cô sức 
chiến đấu.như thế, người làm cho những "nguyên tố Giác Ngộ, 
(bojjhanga, thất giác chi) được tiễn triển thêm, phát tâm vui thích 
nơi thanh văng, không còn luyến ái, dập tắt phiền não 
để đi lần tới sự giải thoát" 


Đó là: Niệm tưởng (Sati), Thông suốt Giáo Pháp (Dhamma 
vicaya), Tĩnh tân (Viriya), phỉ lạc (PIti), An tịnh (Passaddhn), 
Định tâm (Samàdhn), và Xả (Upekkhà). 


Đó là "tính tân làm cho tiên triên". 


4. TINH TẤN ĐỀ BẢO TỎN (Anurakkhanappadhàna) 
"Thế nào là tinh tắn để bảo tồn ? 


Về phương diện này, giới tử khuyến khích thiện chí của mình 
hướng về những điều tốt đẹp cao thượng đã phát sanh tồi, 
không để tư tưởng cao đẹp đó tiêu tan, mà ráng làm cho nó 
phát triển đến mức chín muỗi, đến hoàn hảo và 


tiên hoá triệt đê (Bhàvanà). Người cô găng hêt sức đê 
điêu ngự tâm trí và rắng chiên đâu. 


Đó là "tinh tấn để bảo tồn". 


“Thật ra, giới tử nào đã có đầy đủ giới đức, đã suốt thông Giáo lý 
của bậc thây tô, thì tâm trí thường có những ý nghĩ như vầy: 
"Dù cho da ta, gân ta, xương ta rã rời, dù cho thịt và máu ta 
khô cạn, ta cũng không ngừng sự quyết tâm tinh tấn nếu chưa 
đạt được mục đích mà con người có thể thành tựu 
với khả năng và nghị lực”. 


Đó là: “chánh tỉnh tắn". 


"Tỉnh tân tránh xa (tội lỗi), tỉnh tân lướt khỏi (tội lỗi), tỉnh tấn 
làm cho phát triển (các điều lành), tỉnh tấn bảo tồn (những pháp 
cao thượng) là bốn giai đọan về tính tân mà bậc đại hiền đã 
chứng minh. Kẻ nào cô bám dính vào các đức tánh đó sẽ 
kết liễu được những điều thống khổ" 


CHÁNH NIỆM 


(Sammà-Safi) 


"Cũng như thớt voi rừng bỏ tánh hung hăng khó dạy để trở nên 
thuân nệt, không hoảng sợ lúc xông pha trận mạc, và 
được đức vua trọng dụng... 


Thây Tỳ Khưu tách rời thế sự ... không còn buông lung ngoan có, 


ráng trau đồi giới đức đề đắc quả Niết Bàn bằng cách buộc chặt 
mình vào bôn cây trụ "Niệm Tưởng Căn Bản" (Tứ Niệm Xứ). 


BÓN NIỆM TƯỞNG CĂN BẢN 
(Tứ Niệm Xứ, "Sati Patthàna") 


"Thế nào là Chánh niệm 2 


Phương pháp duy nhất để tiến tới tư cách hoàn toàn trong sạch, 
để vượt qua khỏi mỗi ưu phiền, chấm dứt niềm Đau Khổ và 
mở đường chân chính đi đến đạo quả Niết Bàn, phương pháp đó 
năm trong bốn "Niệm Tưởng Căn Bản" (Tứ Niệm Xứ!. 


Hành theo Tứ Niệm Xứ, người giới tử luôn luôn sống trong tình 
trạng "Minh Sát" vê thân thê, trắc nghiệm những tình cảm và 
tinh tân phân tách các hiện tượng (pháp) phát sanh. 


Người thường xuyên dũng mãnh, chăm chú biết mình, gạt bỏ 
một bên tât cả sự khát vọng và phiên muộn của 
thê gian (chỉ sông với hiện tại). 


NIỆM THÂN (Kàyànupassanà) 
"Vậy người giới tử quán tưởng về xác thân như thế nào? 


Người tìm đi vào rừng, dưới một cội cây, trong nơi thanh vắng, 
ngôi kiệt già, thân hình ngay thăng, chú tâm về phía trước" 


NIỆM VE HƠI THỞ VÔ RA (Anàpàna Sati) 


"Với tâm trí chăm chú, người hít hơi vô. Với tâm trí chăm chú, 
người thở hơi ra. Khi hít vô dài, người biết mình hít hơi dài. 
Lúc thở ra chậm, người biết mình thở ra chậm. 

Khi hít vô văn, người biết mình hít hơi văn. 

Lúc thở ra mau người biết mình thở ra mau. 


Nhận định rõ toàn thân hơi thở, người hít hơi vô. 
Nhận định rõ toàn thân hơi thở, người mới thở ra. 
Hành giả hãy luyện tập như thê đó. 


Với xác thân yên tĩnh trong tư thế (Kaya-sànkhảra) 
người hít hơi vô. Với xác thân yên tĩnh trong tư thê ây, 
người mới thở ra. Hành giả nên luyện tập như thê đó. 


Rồi người quán tưởng thân mình với tư cách chủ quan và suy xét 
đến cơ thể kẻ khác với tư cách khách quan. Người nhận định rõ 
xác thân được cấu tạo và bị tan rã như thế nào? Người nhận rõ 
tư cách sanh diệt của các vật thể và nghĩ rằng: 


"Đang có một vật thê tại đây" (nói về thân của mình). 


Thân xác đó không phải là một sanh vật, không phải là một 
cá nhân, không phải là đàn bà hay đàn ông và cũng không phải là 
bản ngã. Chăng phải cái gì thuộc về ta hay kẻ khác hoặc là 
của bất cứ một người nào." 


NIỆM TƯỞNG VỀ BÓN OAI NGHI 


"Tiếp theo đó, giới tử nhận thức rõ đúng theo chân lý bốn oai nghĩ: 
Đi, đứng, năm, ngôi, như vây: "ta đang đi, ta đang đứng, ta đang 
ngồi, ta đang nằm, ta đang ở trong oai nghi này hay oai nghỉ khác". 


Giới tử biết TÕ chăng có một chúng sanh hay một thực ngã đang ởi, 
đứng, ngôi, nằm, v.v... Và đó chỉ là một lề lỗi về ngôn ngữ mà thôi. 


NIỆM TƯỞNG VỀ SỰ SÁNG SUÓT BIÉT MÌNH 
(Sàti SampaJanna) 


"Tiếp theo đó, giới tử luôn luôn sáng suốt biết mình khi đi tới hay 
đi lui, biết mình đang ngó về phía trước hay dòm lại đàng sau, 
biết mình khom lưng xuông hay chỗi đứng dậy, biết mình đang 
thọ thực, uống nước, nhai nêm thức ăn, biết mình khi hành sự 
tây ô trược (đại hay tiêu tiện). Người sáng suốt biết 
mình trong lúc đi, đứng, ngồi, ngủ hay thức, 
biết mình đang nói chuyện hay im lặng. 


Trong các trường hợp, giới tử sáng suốt biết rõ ý định của mình, 
biêt nhận thức sự lợi ích, biệt rõ bôn phận và môi 
hành động đúng theo chân lý". 


NIỆM TƯỞNG VỀ XÁC THÂN Ô TRƯỢC 
(Patikkùla Sanna) 


"Tiếp theo đó, giới tử quan sát thân mình từ bàn chân lên tới đầu, 
từ tóc trở xuông chân, mường tượng như bị bao phủ băng một 
lớp da trong đó chứa đây những vật ô trược. Người suy nghĩ 
như vây: "Thân này gồm có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, xương, 
tuỷ, thận, tim, gan, phối, hoành cách mạc, lá mía, dạ dày, ruột, 
phân, mật, đàm, mủ, máu, mùi hôi, nước giãi, bói thanh, 

nước khớp xương, nước mắt, nước tiểu v.v.. 


Như người kia nhìn xem một cái bao, miệng mở toanh ra cho thấy 
trong đó đựng các loại ngũ cốc như: Gạo, đậu, mè ... rồi tự nghĩ: 
"Nếu ta không mù quáng thì đó hắn là những hột D38: đậu, mè..." 


Giới tử quan sát và thấy rõ thân hình như thế ấy" 


NIỆM TƯỞNG VỀ BÓN NGUYÊN TÔ 
(Tứ đại) = Đât-Nước-GIó-Lửa 


"Tiệp theo đó, quan sát thân mình, so sánh nó với các nguyên tô, 
người giới tử suy nghĩ: "Thân này do những chât: 
chât răn, lưu động, nóng và rung chuyên câu thành". 


"Như tên đô tế rành nghẻ đứng tại ngã tư đường, trải banh trên thớt 
những miếng thịt của con bò cái vừa bị triệt hạ. Thì cũng như thế 
ấy, giới tử niệm tưởng xác thân của mình và 
so sánh nó với bốn nguyên tô". 


NIỆM TƯỞNG TRÊN BÃI THA MA 
"tiếp theo đó, giới tử hành động như thế này: 
1) Khi gặp một thây người bị vất trên bãi tha ma. Xác chết được 


một hôm, hai, ba hoặc bốn hôm, sình thúi rã rời bần thỉu. 
Người nghĩ lại thân mình như vây: "Đây là thân ta. 


Nó cũng đồng bản chất (với xác chết) 
và phải chịu chung sô phận không sao tránh khỏi cái chêt. 


2) Thấy một xác chết nằm trên bãi tha ma đã bị diều quạ, kên kên, 
chó nhà, chó rừng, banh xé hoặc có vòi đục khoét, giới tử nghĩ lại 
thân mình: "Đây là thân ta. Nó cũng đồng bản chất và 
phải chịu chung số phận không sao tránh khỏi cái chết .. 


3) Giới tử quán tưởng khi đứng trước một xác chết nằm trên 
bãi tha ma, thây nó chỉ là một bộ côt còn chút thịt thầm máu, 
các lóng xương dính với nhau nhờ những sợi gân chăng chịt. 


4)... Bộ cốt không còn thịt tắm máu khô, xương dính với nhau 
nhờ các sợi gân. 


5)... Bộ cốt hết thịt, hết máu, chỉ còn xương dính với gân. 


6) ... Bộ cốt bị phân tán văng ra tứ hướng, xương mỗi khúc 
năm một nơi, ở đây một bàn tay, đăng kia một 
bàn chân, một chả xương vai, một khúc xương đùi, 
xương mông, những cọng xương sườn, xương sống, một cái sọ. 
Giới tử nghĩ lại thân mình: "đây là thân ta. Nó cũng đồng bản chất 
và phải chịu chung số phận không sao tránh khỏi cái chết .. 


7) Tiếp theo đó, giới tử thấy xương người khô khốc 
như vỏ sò, vỏ ôc. 
8)... Thấy những đống xương chồng chất từ nhiều năm qua. 
Di] ap Thấy xương tàn rệu nát như tro bụi. Nhìn lại mình, người 


tự nghĩ: "Đây là thân ta. Nó cũng đồng bản chất và phải 
chịu chung sô phận không sao tránh khỏi sô phận như vậy". 


Cũng chính vì thế, người hành đạo phải niệm tưởng thân mình và 
thân kẻ khác, hoặc bât cứ vật thê nào. Người thây rõ tư cách 
sanh diệt của các vật thê khác. Người nhận định như vây: 


® 
Am 


“Tại đây đang có một vật thê” (xem thân mình là 
những nguyên tô vật chât giả tạm). 


Nhờ niệm tưởng sáng suôt, hành giả biệt nhận định chính xác, 
nên sông một cách tự do, chăng còn dính mặc với 
bât cứ vật gì trên cõi thê". 


Hành giả niệm thân là như thế đó. 


MƯỜI PHƯỚC BÁU 


"Khi pháp niệm thân được thực hành đứng đắn, được tiếp tục 
không ngừng, được phát triển và trở thành thói quen, nó tạo ra một 
căn bản vững chắc, thì hành giả có hy vọng đạt được: 

10 phước báu như sau: 


1) Chế ngự được sự vui cùng như sự khổ. Tâm không xao động. 
Chăng có cảm nghĩ vui hay buôn trong các hoàn cảnh 
phát sanh đên cho mình. 


2) Ngăn chặn những điều sợ hãi lo âu. Không để tâm bối rối 
khi sợ hãi phát sanh. 


3) Chịu đựng nồi mức tấn công của muỗi mòng, rắn rít, nóng lạnh, 
đói khát. Có sự nhẫn nại khi thân thể bị hành hạ đau đớn, dù đau 
kinh khủng, khó chịu hay nguy hiểm thế mấy. 

Có nhẫn nại đối với những lời lẽ xấu xa hung dữ. 


4) Hành giả có thể hưởng phi lạc tùy ý trong bốn bậc Thiền 
(vui thích trong lúc nhập định), thanh lọc nội tâm 
và được hạnh phúc huyện diệu trên thê gian này. 


SÁU PHÉP MÂU (ABHINNÀ) 


Với tâm an tịnh, hành giả có thê đạt được những phép mẫu: 


5) Đắc thần thông (Iddhividha), có thể bay trên hư không, 
đi trên mặt nước, chun xuông đât, hoá hình, v.v... 


6) Thiên nhĩ thông (Dibbasota), nghe được tiếng của 
Chư Thiên, và tiếng người bất cứ xa hay gần. 


7) Tha tâm thông (Parassa cetoparinnà nàna), đoán biết 
tư tưởng và ý đô của người khác. 


8) Túc mạng minh (Pubbenivàsànussati-nàna), nhớ lại các tiền kiếp 
của mình, biết trong kiếp nào mình mang tên ,øÌ, thuộc giai câp 
nảo, làm nghề gì vui khổ ra sao và lúc chết như thế nảo, 
rồi được sanh lại ở đâu,v.v... 


9) Thiên nhãn minh (Dibba cakkhu), thấy rõ tư cách sanh diệt của 
tất cả chúng sanh. Thấy chúng sanh trong mỗi kiếp, 
vui hay Khô, sang hay hèn tuỳ theo duyên nghiệp. 


10) Lậu tận minh (Àsavakkhaya), thông suốt lý Tứ Diệu Đề và 
phương Pháp diệt trừ tham lam, sân hận, sĩ mê. Biết rõ đây là sự 
Khổ, đây là nguyên nhân sự Khổ, đây là tư cách diệt Khổ và đây là 
con đường đi đến nơi đứt Khổ. Người biết do đâu mà Phiền não 
phát sanh. Khi tây trừ được lòng tham dục, sân hận, si mê và màn 
vô minh tan biến, người đã đạt được trí tuệ giải thoát và biết mình 
đã sống đây đủ cuộc đời đạo đức, việc phải làm mình đã làm rồi, 
chăng còn phận sự trên thế gian này nữa. 


GIẢI THÍCH CỦA ĐẠI ĐỨC NYANATILOKA 


Trong 6 phép mâu kể trên, 5 cái đầu thuộc phạm vi thế gian 
(Lokiya) mà hạng phàm nhân có thể đạt được. Còn cái sau cùng là 
Lậu tận minh thì có tánh cách siêu thể gian(Lokuttara) đặt biệt 
dành riêng cho các bậc A La Han vì các Ngài đã ở ngoài vòng 
thế sự. Chỉ cần thực hành đây đủ 4 phàm định của hạng 
thế nhân cũng có thể thành đạt 5 phép mẫu đó. 


Các phép thân thông là thành quả của 4 năng lực căn bản 
(Iddhipadas) là: tập trung ý muốn, tập trung nghị lực, 
tập trung tư tưởng và tập trung sự quan sát. 


NIỆM THỌ (Vedanà nuppassanà) 
"Vậy chứ hành giả niệm thọ như thế nảo ? 


Khi va chạm với một cảm giác. Người biết nhận định rõ rệt 
như vây: "Ta đang có cảm giác khó chịu, ta đang có cảm giác 
dễ chịu hay vô can. (Thọ này thuộc cảm giác không liên hệ 
với mình khi thấy hoặc nghe chuyện của người khác)". 


GIẢI THÍCH CỦA ĐẠI ĐỨC NYANATILOKA 


Khác hơn quan niệm tâm lý của người châu Âu, danh từ Pàii 
"Vedana" có thể được áp dụng một cách bao quát cho cả 2 trường 
hợp vui và buôn, nên mới có cách nói: "Cảm giác vô can (trung 
tính)". Nghĩa là làm ngơ đối với những việc không dính đáng tới 
bản thân tuy mình vẫn nghe. Chỉ có những cảm giác liên hệ tới 
thân hay tâm trí mình mới làm phát sanh cho thọ vui hay thọ khổ. 
Những thọ do mắt thấy, tai nghe thoảng qua, đụng chạm sơ sài, 
nếm thức ăn uống v.v... đêu thuộc loại "Cảm giác vô can", 
có tánh cách tiêu cực. 


"Như thế hành giả niệm Thọ trên cả 3 phương diện: Niệm tưởng về 
bản thân, quán xét về kẻ khác, hoặc suy nghĩ đến cả 2 cùng một 
lúc. Người nhận thức “Thọ” xuất hiện ra sao Và biến mất như thế 

nào, biết rõ tư Kiên sanh diệt của nó và nghĩ rằng: “Tại đây đang có 

cảm giác", hành giả biết mình một cách sáng suốt như thế 
nhờ sự chú tâm và trí tuệ. 


Vì vậy, người sông tự do, chăng còn dính mắc với bât cứ 
vật gì trên cõi thê ... hành giả niệm thọ như thê đó”. 


GIẢI THÍCH CỦA ĐẠI ĐỨC NYANATILOKA 


Hành giả nhận định cách nói "1a đang có cảm giác”, đó là 
không ngoài quan niệm thông thường về ngôn ngữ để giải thích 
một sự việc vậy thôi. Theo ý nghĩ tuyệt đổi, "Paramattha", 
thì chỉ có những thọ (cảm giác), chớ không có một thực thể, 
một nhân vật hay một người đang trắc nghiệm tình cảm nào cả. 


NIỆM TÂM (Cittànupassanà) 
"Hành giả niệm tâm như thế nào ? 


Ở giai đoạn này, người rất thông thạo, biết rõ những tư tưởng 
phát sinh ra ? Chúng thuộc loại có tính cách tham dục hay 
không có. Chúng thuộc loại sân hận, si mê hay không có. 


Người biết tính cách tư tưởng đó trong sạch hay nhơ bản, có ý thức 
hay vô ý thức, thâp hèn hay cao thượng, tâm thường hay quan 
trọng. Tư tưởng đó tập trung hay rời rạc, tự do hay lệ thuộc”. 


GIẢI THÍCH CỦA ĐẠI ĐỨC NYANATILOKA 


Ở trường hợp này tiếng Pali "Cita" (Tâm) đồng nghĩa với 
"Vinnana"(Thức) nên được goi là "Tâm Thức" chớ không thể 
cho nó động nghĩa với danh từ "Tự tưởng". Vì tư tưởng và 
những hoạt động của tư tưởng đêu thuộc phạm vì "Lý Trí" - 
Vitakkha (Tâm) và Vicàra (SáU- là những thành phần của 
"Hành uấn" (Sankhàra khanda). Lễ đó, tư tưởng có tảnh cách 
phụ thuộc và được gặp 6 "tâm thức". Khi hành giả đắc được 
nhị Thiên, tam Thiên, tứ Thiên thì tư tưởng bị loại trừ. 


"Hành giả niệm Tâm như thế đó. Người quán xét tâm mình và 
tâm kẻ khác, hoặc cả 2 cùng một lúc. Người biết phân biệt 
tư tưrởng bừng dậy như thế nào và tan biến ra sao ? Phẫm hạnh 
sáng suốt biết mình đó là thành quả của sự trì chí thực hành 
công phu rèn luyện pháp Chánh niệm. Và người được sông tự do, 
chắng còn dính mắc với bất cứ việc gì trên cõi thế. 


Hành giả niệm Tâm như thế đó". 


NIỆM PHÁP (DHAMMÀNUPASSANÀ) 
"Và hành giả niệm pháp như thế nảo ? 
Người quán tưởng về 5 trạng thái được gọi là những điều 
chướng ngại (Š triên cái)”. 
GIẢI THÍCH CỦA ĐẠI ĐÚC NYANATILOKA 


Những "pháp" hay là trạng thái về tâm trí, tư tưởng, thọ cảm, v.v... 
đêu thuộc "Tưởng uấn" (Sanna khandha) và "Hành uấn" 
(Sankhara khandha). Hai uẩn đó liên hệ tới sự nhận định biết mình 
và quan niệm sự khác biệt chủ quan (trước những hoàn cảnh). 


Vì vậy 4 Pháp niệm tưởng trong Chánh niệm của Bát Chánh Đạo 
gôm cả 5 uẩn tạo ra sự sống: 


Pháp niệm tưởng thứ nhất, "Niệm Thân", 
thuộc về đời sông vật chát (Sắc Uán). 


Pháp thứ hai, "Niệm Thọ”, 
thuộc về cảm giác (Thọ Uẩn). 


“Pháp thứ ba, "Niệm Tâm”, 
thuộc về sự nhận định biết mình (Thức Uán). 


Pháp thứ tư, "Niệm Pháp”, 
thuộc quan niệm về tính cách khác biệt 
chủ quan (Hành Uán và Tưởng Uán). 
NĂM PHÁP CHỨƠNG NGẠI (Nivàranà - Triền cái) 
Đó là: 


- Khi tâm tham muốn nhục dục, "Kàmachanda", phát sanh, 
hành giả biệt rõ: Ta đang khao khát nhục dục”. 


- Khi ý nghĩ sân hận, "Vyàpàda", phát sanh, người biết rõ: 
“Ta đang uât hận trong tâm". 


- Khi sự hôn trầm, "Middha", phát sanh, người biết: 
"Ta đang uê oải chán nản đây”. 


- Khi sự phóng tâm, "Uddhacca", phát sanh, người biết: 
“Ta đang xôn xao bôi rôi"” 


- Khi sự hoài nghi, "Vicikicchà”, phát sanh, người biết: 
“Ta đang hoang mang ngờ vực đây". 


Và những điêu chướng ngại đó không phát sanh, người cũng 
biệt rõ: "Ta chăng có việc gì trở ngại cả". 


Người biết những pháp đó phát sanh ra sao và biết cách chế ngự 
chúng. Người biệt chúng bị loại trừ và không phát sanh nữa ". 


GIẢI THÍCH CỦA ĐẠI ĐÚC NYANATILOKA 


Vĩ dụ tình dục phát sanh do sự thiếu mình mẫn có thể bị 
loại trừ băng 6 phương thức sâu đáy: 


- Chú tâm về một trường hợp nào có thể khởi động sự nhàm chán, 
nhự quán tưởng các vật trong thân thê. 
- Kiêm soát lục căn, không cho phóng túng trước sắc trán. 


- Giảm độ trong vật thực (tránh các món ăn kích thích, 

dùng vật thực dễ tiêu hoá). 

- Thân cận bạn lành (người cùng chí hướng và có tỉnh thần 

đạo đức như mình). 
- Tìm học hỏi với bác thiện trí thức (để được kinh nghiệm 
về chân Ìÿ). 

- Suy ngắm và tra cứu kinh sách (để thông suốt những gì có 

liên quan với đạo giải thoái). 


Sự khuấy rồi nội tâm bị huỷ diệt khi đắc đạo quả Tu Đà Hoàn. 
Tình dục bị loại khi đặc 4 Na Hàm. Tới đạo quả A4 La Hán 
thì sự phóng tâm mới bị diệt tận. 


NĂM UẦN (Khandha) 


"Và tiếp theo đó, hành giả niệm tưởng về 5 uấn 
tạo thành kiêp sông: 


Người quan niệm rõ các hình thể vật chất (sắc), "Rùpa", 
và biết được tính cách sanh diệt của sắc. 
Người quan niệm rõ sự cảm giác (thọ), "Vedana", 
và biết tính cách sanh diệt của thọ. 

Người quan niệm rõ sự chấp nhận tình cảm (tưởng), "Samnà”, 
và biết tính cách sanh diệt của tưởng. 

Người quan niệm rõ sự phối hợp tư tưởng (hành), "Sankhàrà", 
và biết tính cách sanh diệt của hành. 

Người quan niệm rõ sự nhận định hiểu biết (thức), "Vinnàna", 
và biết tính cách sanh diệt của thức". 


___ SÁU YÊU TÔ CHỦ QUAN VÀ 
KHÁCH QUAN CỦA LỤC CĂN, "ÀYATANA" 


Và tiếp theo đó, hành giả niệm tưởng về các pháp gọi là: 
"sáu yếu tổ chủ quan và khách quan của lục căn" 


Người biết rõ bản chất của mắt và sắc tưởng . 
Biết rõ bản chất của tai và âm thanh. 
Biết rõ bản chất của mũi và hương. 

Biết rõ bản chất của lưỡi và vị. 

Biết rõ bản chất của thân và sự đụng chạm. 
Biết rõ bản chất của ý và tư tưởng . 


Cuối cùng người biết rõ trạng thái hoang mang xao động, kể trên 
gây ra, biết cái tâm bất tịnh phát sanh và bị diệt như thế nào. 


người biết khi phóng tâm bị loại trừ và 
nó sẽ không phát sanh nữa". 


BẢY NGUYÊN TÔ GIÁC NGỘ (Bojjhanga) 
(bảy nhân sanh quả Bồ Đề hay là Thất Giác Chi) 


"Và tiếp theo đó, hành giả niệm tưởng về các pháp gọi là 
"Bảy nguyên tô Giác Ngộ". 


Người biết rõ khi nào mình có sự niệm tưởng (Satl). 
Biết rõ khi nào mình đang suy cứu về 
Giáo Pháp (Dhamma) (Vicaya) Trạch Pháp. 
Biết rõ khi nào mình có sự tinh tấn (Viriya). 
Biết rõ khi nào mình có phi lạc (Piti). 
Biết rõ khi nào mình có sự an vui hạnh phúc (Passadhi). 
Biết rõ khi nào mình có tâm Định (Samàdhi). 
Biết rõ khi nào mình có tâm bình đẳng tự tại, "Xả" (Upekkha). 
Người biết rõ khi nào không có cái này (nhân) 
thì cái kia (duyên) cũng không phát sanh và bị diệt". 


BỒN CHÂN LÝ CAO SIÊU (Ariya Sacca - TỨ DIỆU ĐỀ) 


"Và tiếp theo đó, hành giả niệm tưởng qua các pháp 
được gọi là "Bôn chân lý cao siêu”. 


Người hiểu đúng theo chân lý thế nào là sự Khổ. 
Người hiểu đúng theo chân lý thế nào là nguyên nhân sự Khổ 
Người biết rõ tư cách diệt Khổ 
Người biết rõ con đường đưa đến nơi dứt Khô. 


"Như thế đó, hành giả niệm tưởng các pháp đối với bản thân (chủ 
quan) và đôi với kẻ khác (khách quan), hoặc cả 2 cùng một lúc. 


Người hiểu rõ tư cách sanh diệt của các pháp và suy nghĩ: 
“Tại đây có những pháp đang phát sanh". 


Sự hiểu biết sáng suốt nảy là do thành quả của công phu học hỏi, 
trì chí rèn luyện pháp Chánh niệm. Và người được sông tự do, 
chăng còn dính mắc với bất cứ vật gì trên cõi thê. 


Phương pháp duy nhất đưa tới phẫm hạnh hoàn toàn trong sạch, 
tới tư cách diệt trừ phiền muộn khóc than, dẫn tới con đường 
chân chánh đề đi đến Niết Bàn, phương pháp đó là 
"bốn pháp niệm tưởng căn bản" (Tứ Niệm Xứ). 


GIẢI THÍCH CỦA ĐẠI ĐÚC NYANATILOKA 


Cả bôn pháp niệm tưởng đêu liên quan với năm uán tạo thành 
đời sông. Niệm tưởng có nghĩa là chủ tâm quản xét. 


Niệm thân liên quan với "sắc uẩn" 
Niệm thọ liên quan với "Thọ uấn " 
Niệm tâm liên quan với "Thức uẩn" 
Niệm pháp liên quan tới "Tưởng và Hành uấn" 


NIỆM HƠI THỞ VÀ NIẾT BÀN 


"Tu cách niệm tưởng về hơi thở vô ra (anàpàna sati) được 
thực hành và phát triển làm cho 4 pháp niệm tưởng căn bản 
(Tứ Niệm Xứ) thêm hoàn hảo. Bốn pháp niệm tưởng căn bản 
được thực hành và phát triển và phát sanh bảy nguyên tố giác ngộ. 
Bảy nguyên tổ giác ngộ được thực hành và phát triển 
và phát sanh tuệ giác hoàn toàn. 


Nhưng phải thực hành và làm phát triển sự niệm tưởng về hơi thở 
vô ra như thê nào đê đưa bôn pháp niệm tưởng (sati patthana) 
lên tới tột điêm ? 

L) Đó là khi nào hành giả: 

Biết mình và ghi nhớ rõ hơi thở vô, hơi thở ra dải, 

Biêt mình và ghi nhớ rõ hơi thở vô, hơi thở ra văn, 


Biết mình và sự luân chuyền của hơi thở trong khắp châu thân, 
Biệt rõ chê ngự hơi thở cho điêu hoà êm dịu hơn. 


Đến lúc này hành giả an trú trong niệm thân, có đầy đủ nghị lực, 
tâm trí sáng suôt, luôn luôn chăm chú biêt mình. Người lướt qua 
tât cả sự tham dục và đau khô trên thê gian. 


Như Lai nói: hơi thở vô ra cũng là một thành phần của cơ thê. 
Tuy không thây được, nhưng hơi thở thuộc về vật chât (sắc). 


2) Khi hành giả thực hành pháp kiểm soát hơi thở vô ra: 


Có cảm giác mình được phi lạc (PItI), 
Có cảm giác mình được an vui hạnh phúc (Sukkha), 
Có tâm hành (Citta Sankhara), 
Có sự an tịnh của tâm hành. 


Đến lúc này hành giả an trú trong pháp niệm thọ. đầy đủ nghị lực, 
tâm trí sáng suôt, luôn luôn chăm chú biêt mình. Người lướt qua 
khỏi tât cả tham dục và đau khô trên thê gian. 


Như Lai nói tư cách ghi nhớ biết mình về hơi thở vô ra 
cũng thuộc về cảm giác (Thọ). 


3) Khi hành giả thực hành pháp kiểm soát hơi thở vô ra: 


Biết rõ tình trạng tâm mình, 
Biết có sự thơ thới trong tâm, 
Biết pháp hành đó đưa tâm tới an định, 
Biết pháp hành đó giải thoát tâm (ra khỏi ngã chấp). 


Đến lúc này, hành giả an trú trong pháp niệm tâm, có đầy đủ nghị 
lực và sự ghi nhớ biết mình. Người lướt qua khỏi tham dục 
đau khô trên thế gian. Lẽ đó, nếu không có sự niệm tưởng 
sáng suốt biết mình (niệm Tâm), thì không thể nào 
kiểm soát được hơi thở vô ra. 


4) Khi hành giả thực hành pháp kiểm soát 
hơi thở vô ra và niệm tưởng vê: 


Tư cách vô thường (của thể gian), 
Tư cách dập tất (Sỉ mê), 
Tư cách lìa bỏ (Tham dục và Sân hận) 
Tư cách chấm dứt (Tham dục và Sân hận) 


Đến lúc này hành giả an trú trong tình trạng niệm pháp có đầy đủ 
nghị lực, luôn luôn ghi nhớ biêt mình. Người lướt qua tât cả 
tham dục và khô đau trên thê gian. 


Phương thức kiểm soát hơi thở vô ra được thực hảnh và phát triển 
làm cho thành tựu bôn pháp niệm tưởng căn bản 
(Tứ Niệm Xứ) lên tới mức độ hoàn hảo. 


Nhưng "bốn pháp niệm tưởng căn bản" được thực hành và phát 
triên và làm cho thành tựu bảy nguyên tô giác ngộ như thê nào? 


1) Khi hành giả an trú trong pháp: niệm Thân, niệm Thọ, 
niệm Tâm, niệm Pháp, có đầy đủ nghị lực, luôn luôn biết mình 
thì người lướt qua khỏi tất cả tham dục và đau khô trên thế gian. 


Và đến khi nào Pháp niệm tưởng không còn bị xao lãng, mức độ 
chú tâm được vững vàng không øgì lay chuyên nối, lúc đó hành giả 
thành đạt được nguyên tô Giác Ngộ "Sati Sambojjhanga" 
(Niệm tưởng sáng suốt, hay là Bồ đề Niệm). 


Nguyên tố Giác Ngộ này được thực hành và phát triển 
tới mức độ toàn hảo là như thê. 


2) Hành giả dùng trí tuệ để nghiên cứu giáo pháp "Dhamma", 
khi đó người tiễn hoá thêm một bước và thành đạt nguyên tô 
Giác Ngộ "Dhammavicaya-SamboJjhanga' 

(Thông suốt Chánh Pháp). 


Nguyên tố Giác Ngộ này được thực hành và phát triển 
tới mức độ toàn hảo là như thê. 


3) Hành giả để hết năng lực quan sát, suy cứu, dùng trí tuệ 
niệm tưởng về Giáo Pháp, không øì lay chuyền nỗi, khi đó 
người tiễn hoá thêm một bước và thành đạt nguyên tố 
"Viriya Sambojjhanga" (Tin tấn sáng suốt). 


Nguyên tố Giác Ngộ này được thực hành và phát triển 
tới mức độ toàn hảo là như thê. 


4) Khi hành giả cương quyết tinh tắn hành đạo thì cảm giác an vui 
hạnh phúc phát sanh vì đã thoát khỏi ảnh hưởng tà lực của lục căn. 
Lúc đó người đạt được nguyên tố Giác Ngộ 
"Piti SamboJjhanga" (Phi lạc cao thượng). 


Nguyên tố Giác Ngộ này được thực hành và phát triển 
tới mức độ toàn hảo là như thê. 


5) Khi thân tâm hành giả được thắm nhuân sự thơ thới và phi lạc, 
lúc đó người đạt được nguyên tô Giác Ngộ 
"Passadi SamboJjhanga" (hạnh phúc siêu viỆt). 


Nguyên tố Giác Ngộ này được thực hành và phát triển 
tới mức độ toàn hảo là như thê. 


6) Khi thân tâm hành giả được thắm nhuằn sự thanh tịnh và 
tập trung tư tưởng, lúc đó người đã tiến hoá thêm một bước và 
thành đạt nguyên tổ Giác Ngộ "Samàdhi Sambojjhanga" 
(Định tâm cao thượng). 


Nguyên tố Giác Ngộ này được thực hành và phát triển 
tới mức độ toàn hảo là như thê. 


7) Và khi hành giả quan niệm những trạng thái với tư cách 
bình đăng về tư tưởng (bât châp) và tâm trí tập trung, lúc đó 


người đã tiễn hoá thêm một bước và đạt được nguyên tố 
Giác Ngộ ”Upekkhà Sambojjhanga" (Tâm Xả). 


Bốn pháp niệm tưởng căn bản được thực hành và phát triển, 
đưa bảy nguyên tô Giác Ngộ tới mức phát triên, 
đưa bảy nguyên tô Giác Ngộ tới mức hoàn hảo là như thê. 


Còn những trường hợp nào bảy nguyên tố Giác Ngộ 
được thực hành và phát triên có thê đưa tới trí tuệ 
giải thoát toàn hảo - "ViJja VimuttI" 2 


Về điều này hành giả cố gắng hết mình đề trau đồi bảy nguyên tô 
Giác Ngộ: Chánh niệm, suốt thông Giáo Pháp, Tình Tần, Phi Lạc, 
Hạnh Phúc, Định Tâm, và Xả để đưa người tới tư cách vất bỏ 
thế sự, diệt tận lòng tham dục, dập tắt phiền não... 


Thực hành và làm phát triển bảy nguyên tố Giác Ngộ 
đê đưa đên trí tuệ giải thoát là như thê". 


"Cũng như người thợ săn cắm xuống đất một cây trụ răn chắc và 
cột cổ con voi rừng vào đó làm cho nó bỏ rơi những tật cũ và 
tánh cách ưa sống nơi chốn sơn lâm, bỏ hết buông lung, 
bỏ thói cứng đầu hung hăng nơi rừng rú ... và tập cho nó lối sống 
theo miền thôn dã. Người thợ săn dạy nó các tánh tốt 
cần thiết để thân cận với loài người. 


Thì cũng như thế ấy, người giới tử nhiệt thành cần phải để 
tâm lực vào bốn pháp niệm tưởng căn bản nhằm loại trừ những 
thói quen là: tham dục quá độ, dễ duôi cẩu thả, 
cứng đầu khó dạy và tánh tình tàn bạo, để thành đạt 
chân lý, để đắc đạo quả Niết Bàn. 


CHÁNH ĐỊNH 


(Sammà-samàdhi) 


"Chánh Định là thế nảo ? 


"Tư cách chú tâm và một vật duy nhất, "Cittakaggata" (và chẳng 
nghĩ đên bât cứ việc gì khác). Đó là pháp định tâm". 


GIẢI THÍCH CỦA ĐẠI ĐÚC NYANATILOKA 


“Tư cách tịnh tâm toàn hảo “Sammà samadhi" (Chánh Định) theo 
nghĩa rộng rãi, nó thuộc vào loại Định tâm phát sanh trong môi 
t tưởng vê việc lành "kusalacitta ” (thiện tám). 


Tám thiện có kèm theo: 


- Tự tưởng chán chảnh “Samma sanhappa” (Chánh tư duy) 
, trong bước thứ 2 của Bát Chánh Đạo. 
- Chánh tỉnh tấn "Sammà vàyàma" trong bước thứ 6. 
- Chánh niệm “Sammad saHi” trong bước thứ 7. 


Trạng thái tịnh tâm bất chính (xấu xa) thưởng phái sanh do tư 
tưởng đê hèn dơ bán. Nó thuộc về lãnh vực của các giác quan, 
chứ không phải Chánh Định. 


V¡i Diệu Pháp (Abhidhamma) có nói về 
2 trạng thái của phàm Định: 


- Kàmàvacara Kusala Jhàna (Thấm nhuâẫn trong tư trởng 
tốt lành cao thượng). 
- Kàmàvacara Akusala jhàna (Thắm nhuẫn trong tư trởng 
xấu xa tội lôi). 


Cả 2 trạng thái đó đếu thuộc lĩnh vực của lục căn. 


Nếu được áp dụng riêng rẽ, danh từ Samàdhi cũng có nghĩa 
"Chảành Định” (Samma Samadlhi). 


Bốn Pháp niệm tưởng căn bản "Tứ Niệm Xứ" là những đề mục tập 
trung tư tưởng hay là tham thiên. 


Bốn pháp tinh tấn cốt yếu, "Chánh Tinh Tắn" (bước thứ 6), rất cần 
cho sự hành thiên. 


Thực hành làm cho phát triển và gieo trồng những Pháp kề trên 
được gọi là tư cách "tiến triển" (Bhàvanả) trong pháp tu thiền định. 


PHÁP ĐỊNH TÂM - GIẢI THÍCH CỦA ĐẠI ĐỨC NYANATILOKA 


Có 2 mức độ tiễn triển về tư cách Định tâm chân chính, hay là 
"Chành Định " (Sammad samaddhi): 


- Cận Định (Upacara samadhi) là trạng thái kê cận 
Định Tám(Jhàng) thư I (Sơ Thiên) nhưng chưa nhập Định. 


- Định tâm toàn hảo (Appanà samadhi - Toàn định) là thành tựu 
đáy đủ 4 bác thiên. 


Tuy nhiên đắc được tất cả 4 bậc Thiên đó không phải là cần thiết 
đê đạt 4 thánh quả, hay là "Bồn con đường siêu thoát”. 


Vì nói theo bản chất, những trạng thái Cận Định hay Nhập Định 
đêu có khả năng đưa tới mục đích của "Đạo Xuất Thế Gian" 
(Giải Thoát). Và Thiên Định cũng không thể tẩy trừ các 
ác Pháp lâu dài đặng. 


Bốn đạo quả thánh nhân chỉ thành đạt được bằng Pháp "Minh 
Sáf” (Vipassanà) hay là mình tâm kiến tánh. Nghĩa là dùng trí tuệ 
soi sáng nội tâm để thấy rõ đúng theo chân lý những trạng thải Vô 
thường (Aniccaia), Khổ não (Dukkhatà) và Vô Ngã (Anatiatà) của 

tất cả các pháp tạo ra đời sống. 


Tuy nhiên tuệ giác cứu cánh chỉ có thể thành đạt trong giai đoạn 
"cặn định " chớ không phải trong lúc nhập định. 


Hành giả nào không đắc Thiên định nhưng vẫn đạt được một trong 
bồn thánh quả được gọi là "Sukkhavipassaka ", nghĩa là người có 


nhãn quang soi thấu tất cả, hay là người đã dùng "Minh Sát tuệ" 
làm khô cạn phiên não. 


Còn hành giả nào đã thực hành làm phát triển các bậc Thiên mà 
đắc được trong bốn quả Thánh thì được gọi là "Samaka Yànaka", 
nghĩa là người đã dùng pháp môn "Tịnh Tam” làm căn bản. 


BỒN BẠẬC THIÊN (Jhàna) 


"Khi chẳng còn dính mắc với sắc trần với các điều nhơ nhớp, 
hành giả bước vào bậc Định tâm thứ nhất là Sơ Thiên. 
Người thấm nhuần an vui hạnh phúc, không còn luyến ái" 


"An trú trong Sơ Thiên, hành giả loại được 5 điều chướng ngại là: 
Tham dục, Sân hận, Hôn trầm, Phóng tâm, Hoài nghi, và phát 
triên được 5 thiền chi: Tầm (Vitakka), Sát (vicàra), Phi lạc (Piti), 
An vui (Sukkha) và Định (Cittekkagatà samàdhi, Nhất tâm định). 


GIẢI THÍCH CỦA ĐẠI ĐỨC NYANATILOKA 


Vitakka (phối hợp sơ khởi các tư tưởng trừu tượng) và Vicàra 
(Phối hợp tư tưởng liên tục). Những tư tưởng này có tảnh cách 
phụ thuộc so với Tâm. 


Trong kinh Visudhi Magga (Con đường thanh tịnh), Vitakka (T âm) 
ví như vớ lây cái ô và Vicàra (Sảt) là việc lau chùi cái ô. 


"Tiếp theo đó, cái tâm trở nên an tịnh và tư tưởng được thăng 
bằng, hành giả bước vảo tình trạng không còn Tầm (Vitakka) và 
nhập vào nhị Thiền, phát sanh do tâm Định (samảdhI). Hành giả 

thâm nhuằn sự Phi lạc (Piti) và An vui (Sukkha). 


Sau đó, cái tâm phỉ lạc tan biến, hành giả an trú trong sự an Định 
nhưng còn biết mình. Người trắc nghiệm trạng thái này mà bậc 
hiền triết thường hoan hô: "Hạnh phúc thay! Khi con người được 
an trú trong sự thanh tịnh và ghi nhớ của tâm”. Chừng đó hành giả 


nhập vào Tam Thiền phát sanh với tâm Xả (upekkha), 
sự An vui (Sukkha) và Định (Samàdhn). 


"Tiếp theo đó, sự biến tan của các niềm vui khổ quá khứ, hành giả 
chăng còn cảm thấy vui buồn nào cả, người vượt qua khỏi 
ranh giới của những điều vui khô và nhập vào Tứ Thiên. 

Đến đây, người chỉ còn lại tâm Niệm và tâm Xả." 


GIẢI THÍCH CỦA ĐẠI ĐỨC NYANATILOKA 


Bồn bậc Thiên Định (phàm Định) có thể thành đạt bằng cách 
niệm hơi thở vô ra (anapàna sati) và bồn bậc Thiên cao thượng 
(nhát là Tứ thiên) thì do pháp "Tịnh tám” (và niệm tưởng). 


CÁC BẬC THIÊN CAO THƯỢNG 


Tham thiền về tâm từ (metta bhàvanà), tham thiền về tâm bi mẫn 
(karuna bhàvanà), và tham thiên về sự hỷ lạc (mudita bhàvanà) 
có thê đưa tới nhập định. 


Tham thiền về bãi tha ma cũng như về các vật ô trược 
(asubha bhàvanà) chỉ đưa tới sơ Thiên mà thôi. 


Niệm thân, niệm ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng và 
niệm Giới thì chỉ đưa tới cận định (upacàra samàdh1). 


"Các người nên cố găng làm phát triển pháp môn Thiền Định, 
vì kẻ nào có tâm an định mới mong hiểu rõ mọi vật đúng theo 
chân lý. Mà những vật đó là gì? Đó là tư cách sanh diệt 
của năm uân: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. 


"Như thê cân phải hiệu rõ băng trí tuệ năm uân tạo nên đời sông. 
Si mê và tham dục cân phải loại trừ băng trí tuệ. Pháp môn 


định tâm (Samatha - an chỉ) và Minh Sát (VIipassanà) 
phải được triệt đê phát triên băng trí tuệ”. 


“Đó là con đường đi giữa (Trung đạo) do Đắng Toàn Giác đã 
khám phá và đem ra phô biên đê đưa tới an tịnh, tới sự biệt 
phân biệt (chánh, tà), tới Giác Ngộ... tới Niệt Bàn. 


"Và đi theo con đường siêu việt đó, các ngươi sẽ 
châm dứt được nguôn thông khô". 


NIẾT BÀN 


"Và tâm trí (của bậc đã được Giác Ngộ) trở nên tự do, không còn 
tham dục, không còn ngã châp và đã thoát ly ra 
khỏi nơi tôi tắm mờ ám (vô minh). 


Người rất thích thú: "Ta đã được giải thoát rồi!" 
Nhận định này phát sanh trong con người đã Giác Ngộ. 


Người hiệu răng: “Ta sẽ không còn tái sanh nữa. Đời đạo đức đã 
vẹn toàn. Việc phải làm ta đã làm xong và chăng còn gì phải bận 
tâm trên thê gian này nữa". 


"Ta được tự do vĩnh viễn. 
Ta chỉ còn sanh ra trong kiệp này thôi. 
Chăng còn sự tái sanh nào lôi kéo được ta ". 


"Thật ra, đây là trí tuệ tuyệt vời cao cả. Ta biết rằng nguồn khổ đã 
biên tan. Và đây là sự an vul tuyết đôi. Ta biệt răng ta đã 
dập tắt được sư tham dục, si mê, oán hận." 


BẠC THANH TỊNH (MUNI) 


"Nói rằng: Ta đây, là một ý định vô ích. Không phải ta đây, là một 
ý nghĩ vô ích. Sẽ có ta nữa, là một ý nghĩ vô ích." 
Những ý nghĩ đó, ví như một chứng bệnh, 
một vết thương, một cái gai nhọn. 


Khi nào tây trừ được những ý nghĩ vu vơ không lợi ích, 
người trở thành bậc thanh tịnh "Muni” 
(G1ữ sự 1m lặng đôi với những tư tưởng vô ích). 


Và bậc thanh tịnh đó không còn sanh trưởng nữa, không còn chết 
nữa, và chắng còn tham muốn gì nữa. Nếu chăng tái sanh vả bị già 
nua nữa, thì cái chết làm sao đến được? Mà khỏi chết thì có øì phải 

sợ hải lo âu? Và nếu không còn sợ thì cần gì phải tham muôn ?". 


MỤC ĐÍCH THẬT SỰ 


"Như thế, mục đích của đời đạo đức không phải chỉ trông cậy vào 
vật tín thí, vào tiêng tắm tham vọng, mà cũng không phải đê 
thành đạt học thức cao thâm thông suôit. 


Chỉ có tư cách giải thoát hoàn toàn tâm trí mớ là cuộc sông 
siêu nhân và đó là căn bản, đó là mục đích". 


"Những bậc đại hiền, những bậc Giác Ngộ thời quá khứ 
khuyến hoá hàng môn đệ với mục đích đó. Hiện nay Như Lai dạy 
các giới tử cũng thế. Và trong tương lai các Bậc Toàn Giác 
cũng hành động với đường lối đó". 


"HõiI này các đệ tử! Tuy nhiên sau khi Như Lai diệt độ, các ngươi 
có thê nghĩ răng: "Giáo Pháp của đức Thây không còn nữa! 
Chúng ta mât vị Ciáo Chủ Trôi". 


Hõi các đệ tử! Chớ nên nghĩ như vậy. Chính Giáo Pháp (Dhamma) 
và Giới Luật (Vinaya) của Như Lai để lại sẽ là thầy tô các ngươi. 
Giáo Pháp sẽ là ánh sáng của các ngươi. Ciáo Pháp sẽ là nơi 
nương nhờ của các ngươi. Các ngươi chắng nên 
tìm chỗ nương nhờ nào khác. 


Hỡõi các đệ tử! Chánh Pháp Như Lai truyền lại, các nguơi nên ráng 
bảo tôn cân thận, làm cho đời đạo đức được tiêp tục chảy trôi 
suông sẻ, được kéo dài trong nhiêu thê hệ, đê đem lại hạnh phúc 


cho nhiều người, đem lại nguồn an vui cho thế gian, đem lại 
thanh bình hạnh phúc cho Chư Thiên và nhân loại". 


Nguyện đem công đức này đến cùng khắp tất cả chúng sanh 
đêu được trọn thành Phật Đạo . 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 


Phật Tử: Quảng Phước Thăng . 


